6/28/2021 Một tinh thần nồi loạn 








K ;nh ¿ấ 
À IR IR Lÿ” 
ï Ï # 
và )ï háo 
®n line 
CƠ QUAN CỦA BỘ K KẾ HOA ACH VÀ BẦU TƯ 


Một tỉnh thân nổi loạn 
11:56] 28/06/2021 


Trong Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2021), tình cờ tôi tìm đọc lại cuốn hồi ký Bốn mười 
năm nói láo của Vũ Bằng [1]. Cuốn sách trải dài từ khi Vũ Bằng còn là cậu học sinh đòi bỏ học để làm báo, tới khi Ông 
đã thành lão làng, trải qua bao nhiêu tờ báo với cái tên ngồ ngộ như kiểu Vịt Đực, cùng bao nhiêu thăng trầm thời... 


Nhả xuất bản lao động 





Thấm sâu trong ngòi bút của Vũ Bằng là tinh thần nổi loạn khó ai sánh bằng. 


Thấm sâu trong ngòi bút của Vũ Bằng là tinh thần nổi loạn khó ai sánh bằng. Dù Ông có khi ăn chơi phè phỡn hút thuốc 
đến rạc người, nhưng Ông vẫn luôn lỳ lợm viết báo "chửi" dù bị dọa thế nào. Trong Bốn mươi năm nói láo, giọng văn Ông 
có phần đùa giỡn, tự trào kể lại chuyện cũ nhưng có lúc trầm ngâm tưởng nhớ đến những người anh em đã từng 'vào 
sinh ra tử' cùng ngòi bút, lý tưởng: 


"Báo là một bộ môn văn hóa phản ánh sinh động nhất, đầy đủ nhất tính chất của một chế độ xã hội, cho một chế độ xã 
hội; báo là một phương tiện nói lên phẩm chất hoặc văn minh ưu việt hoặc thoái hóa, đồi trụy của chế độ ấy; báo chụp lại 
một cách chân thành từng tình tiết tâm tư của con người, từng khía cạnh trớ trêu, uẩn khúc, giả tạo của chế đô; báo luôn 
luôn có tính năng xây dựng; báo là cơ quan bảo vệ và phổ cập chân lý; mà báo cũng còn là một kỹ nghệ để cho nước này 
ganh đua với nước kia, để tranh đấu cho sự thật để góp phần tích cực vào sự đóng góp của một nước trên mọi lĩnh vực 
kinh tế, chánh trị, văn hóa ... và với cộng đồng thế giới. [1] 


Thực tế, không hề có sự trái ngược nào giữa một tinh thần nổi loạn và kỷ luật không khoan nhượng để tìm tới đỉnh cao 
trong nghề tri thức [2]. Điều này được nhà vật lý nổi tiếng Freeman Dyson khẳng định trong cuốn sách The Scientist as 
Rebel. Nếu không phải là tinh thân nổi loạn, thì chúng ta sẽ không bao giờ có câu nói nổi tiếng “Dù sao trái đất vẫn quay” 
của Galileo Galilei. Ngay cả tại Việt Nam, những người đặt nền móng cho nên khoa học nước nhà, như: Hoàng Tụy, Lê 
Văn Thiêm, hay Tạ Quang Bửu cũng đều là những con người luôn vượt thoát các khuôn khổ gò bó, cản trở phát triển. Hai 
người đã đã từ bỏ sự an toàn ở châu Âu để trở về Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến khó khăn nhất. Cụ Hoàng Tụy thì 
cũng đã đi bộ từ miền Trung ra chiến khu để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu. 


Trong thời đại mọi thứ đều đến nhanh và dễ dàng, thay đổi lớn lao đôi lúc lại tới từ quá trình yên tĩnh chờ đợi thành quả. 
Mới đây, bài nghiên cứu “An Anatomy of Satirical Cartoons in Contemporary Vietnam: Political Communication and 
Representations of Systemic Corruption in a One-party State” [3] vừa được xuất bản trên tạp chí Asian Studies Review. 
Bài viết được nộp tới tạp chí từ tháng 2/2020, tuy nhiên, mãi tận ngày 23/6/2021 thì mới chính thức xuất bản. Trọn vẹn 


hftps://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_ article&i=18079 1/2 


6/28/2021 


Một tinh thần nồi loạn 


16 tháng. Dẫu thế, có lẽ cũng là cái duyên khi bài viết được ra mắt trong tuần lễ Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách 
mạng Việt Nam. 


Các tác giả đã sử dụng 100 bức biếm họa trên ấn phẩm Tuổi trẻ cười 
để tìm hiểu về tính giáo dục của tiếng cười trong việc tăng cường nhận 
thức chính trị, đặc biệt là vấn đê tham nhũng. Các bức biếm họa trên 
Tuổi trẻ cười cho thấy, Việt Nam đã cởi mở hơn nhiều khi đề cập tới 
tham nhũng trên báo chí, phần nào phản ánh tinh thần “không có vùng 
cấm trong cuộc chiến khó khăn. Mặc dù vậy, nhóm nghiên cứu cũng 
nhận định các bức biếm họa này vẫn còn tính chất phản ứng nhất thời 
với các sự kiện thời sự, đôi khi khai thác quá sâu các chỉ tiết lẻ tẻ và 
rườm rà trong chú trọng “tính dễ hiểu” (khiến cho phải hy sinh tính triết 
học bao quát của những câu hỏi lớn). 





Ở đây tính giễu nhại dễ nhận thấy hơn tính xây dựng, xét một cách 
tương đối. Rõ ràng, một xã hội hướng tới văn minh cần tiếng cười, 
nhưng cũng cần sự cẩn trọng trong việc sử dụng tiếng cười để tăng 
cường nhận thức chính trị. Điểm tích cực là sự cởi mở của Tuổi trẻ 
cười cho thấy tinh thần phản ánh tập thể của nhân dân trong tham gia 
giám sát và chống tham nhũng. Bên cạnh đó, tính đoàn kết xã hội 
cũng củng cế. 


Hồ Mạnh Toàn, Trường Đại học 
Phenikaa 


Tại Việt Nam, những người đặt nền móng 
cho nần khoa học nước nhà, như: Hoàng 


Có thể thấy, kết quả của bài nghiên cứu đã cho thấy, tinh thần báo chí Tụy, Lê Văn Thiêm, hay Tạ Quang Bửu 
của Vũ Bằng được các thế hệ nhà báo tiếp theo duy trì và phát huy. Sự cũng đều là những con người luôn vượt 
trào phúng trong câu chữ của Bốn mươi năm nói láo cũng được tiếp thoát các khuôn khổ gò bó, cản trở phát 
nối bởi tiếng cười đầy suy ngẫm trong từng hình ảnh trên Tuổi trẻ triển. 

Cười./. 


Tài liệu tham khảo: 
[1] Vũ Bằng (2015). Bốn mười năm nói láo [In lần đầu 1969], Nxb Hội nhà văn, Hà Nội 
[2| Dyson, F. .J. (2006). The scientist as rebel, New York Review of Books 


[3| Ho, M. T., Progler, /J., & Vuong, Q. H. (2021). An Anatomy of Satirical Cartoons in Contemporary Vietnam: Political 
Communication and Representations of Systemic Corruption in a One-party State, Asian Studies Review, DOI: 
10.1080/10357823.2021.1952743 


Hồ Mạnh Toàn - Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, Trường Đại học Phenikaa 


URL: https://kinhtevadubao.vn/mot-tinh-than-noi-loan-18079.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_ article&i=18079 


2/2 


